


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠAM TP. HỎ CHÍ MINH 
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SAU ĐẠI HỌC 










ĐẠI HỌC 
cÊo : _—/ 


Ê'SP 


TP. HỖ CHÍ MINH 






TIÊU LUẬN 
LỊCH SỬ HÓA HỌC 


Đê tài 


SỬ DỤNG LỊCH SỬ HÓA HỌC VÀO DẠY HỌC 
MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THPT 


Người hướng dẫn: TS. Trịnh Văn Biêu 

Người thực hiện : Trương Đăng Thái 

Cao học khóa 1S: 2007-2010 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học môn Hóa học 


Thành phố Hồ Chí Minh 
Tháng 04/2008 





Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


MỤC LỤC 


"¬ -^ ÉH & 
I//60737.30ẺĐ0Ẻe..78ẻẻ ẻẺẽẽẽẽố Cố êẽẽ cố Sẽ. 0 
NOT TU Gái a05á0001002014066000xiwksial4gii0i140 a938/Á60c10algrtauabtebalaittuba1á,f60uibvoiotiabitoMlt@esdasitbsibs 0 
0.4.9.1). T1 ẻ ốc ốc ốẽố  ẽa ốaố ốc ca 9 
I1 2 T191TICTTI”TELT, TỊC DỊ 4e susxsdteadeeelrsecotrietkerdesegbrtoikndtargdgradtctincetradtlisdoeddesosbddtersdzsnidvEinostrdehtltisdssiaetfs sdE 0 
¡22 M4 D bd0i 0 [i0  ƒLiaEie10 ai ¡10p Rlsier mi. .ẽốếốẽ ốc 10 
2. TÁC DỤNG CỦA KIÊN THỨC LSHH TRONG DẠY HỌC.............................-----2-- 10 
3. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG KIÊN THỨC LSHH VÀO DẠY HỌC .......................... II 
3.1 Phương pháp kể ehuyỆn.......................... - - - s33 E333 Sề E1 1g TT TT ra II 
3.1.1 Một sô dạng chuyện 29n:8in> mẻ rẽ .ẽ.ẽ.. I1 
3.1.2 Các chuyện kế hóa học có thê sử dụng trong dạy học hóa học lớp 12......... I1 
3.2 Phương pháp trực quan: dùng tranh ảnh, hình vẽ ..........................-- ------cc<<<<<<<<<<2 12 
3.2.1 Lác dung Tranh ANH, HTTÌÏ VU sueseaeabeoiiieabssllidsliessi404aa0x00id35xx1038346 0a 12 
3.2.2 Một sô tiêu chuẩn của tranh ảnh, hình vẽ.......................- 2G 2c ce S32 E2 E3 £2EsE£sEssz2 lạ 


SH Một số tranh ảnh, hình vẽ có thể sử dụng đề lồng ghép LSHH vào dạy học 


DBØ/IT1OTPHOi HỌC J0) 272a01a1u0e2i te 2sfiatublig0edetiabgtvlaoteosoeoaluli3200eecbetoaayeeli2e0eybtoaiubobii4dsa2 12 

3.3 Phương pháp nghiÊn CỨU........................... - - - - --- G 5 5 0 1101010101011 01011010 xà 20 

4. MỘT SỐ GIÁO ÁN MINH HỌA.....................-- - - 5S SE EEE32321E1115151515E151515 111111 20 
W§9)7407.0\0:).J0500s 101010 1Ẻ0Ẻ 1890 Tớ. ốc 20 

“12 @)y.1877.0u8/s729081/519)788ẺẺT77.7.7ẺẺ.ẻờỶ7ẽ8 ốc 929) 

¡4 8 Bì 00... .ÔỎÓ Ô Ô ÓỐÔ Ố  ẺẮ.Ẻ.Ẻ.ẺỀẺ.ề.Ề.Ẻ ẻ ốố ẽẽ.ẽ ẽ ố ố .ẽ ốc 26 
TÀI LIỆU THAM KHÁO.......................... .-  - G1 11 1E 51911151 1E 111151 1E 11111 1T 1g ng, 27 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 
MỞ ĐẦU 
‹& EE] œ 
Hóa học là môn khoa học vừa lí thuyết vừa thực nghiệm. Đạt được những thành 
tựu như hôm nay, Hóa học đã trải qua nhiêu thời kì trong quá trình hình thành 
và phát triển. 
Kiến thức về LỊCH SỬ HÒA HỌC rât có \W nghĩa trong dạy học môn hóa học. 
Nó cho ta cách nhìn sâu sắc hơn vê những kiên thức hóa học đương đại và đặc 
biệt cung câp cho ta những kiên thức làm phong phú, sinh động, hâp dân và tăng 
tính thuyết phục của bài giảng hóa học, giúp nâng cao chât lượng dạy học môn 
hóa học. 
Việc tìm hiệu, nghiên cứu kiên thức LSHH đê đưa vào giảng dạy là cân thiệt và 
quan trọng. 
Vì vậy, tôi chọn đê tài: 
“SỬ DỤNG LỊCH SỬ HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 THPT” 


NỌI DUNG 
đœ E] s& 
1. KHÁI NIỆM 
1.1. Khái niệm tư liệu: 


- Là tài liệu dùng cho một vân đề học tập hay nghiên cứu, công tác. 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


1.2. Tư liệu lịch sử hóa học: 
- Là tài liệu về kiến thức liên quan đến hóa học đã trải qua quá trình tích lũy và nghiên 
cứu trong lịch sử dùng cho 1 vẫn đề học tập, nghiên cứu hay công tác. 
Ví dụ: 

—_ Lịch sử tìm ra các nguyên tô hóa học. 

- _ Lịch sử phát minh ra các hợp chất mới. 

— Lịch sử và glai thoại về các nhà hóa học. 

-_ Lịch sử hình thành và phát triển của một cơ sở (nghê) sản xuất hóa học. 

—_ Lịch sử phát triển của một ngành, chuyên ngành hóa học. 

-_ Lịch sử hình thành và phát triển các khái niệm, học thuyết. 

- Tên gọi các nguyên tô hóa học, các đơn chất và hợp chất. 

- Các giải Noben về hóa học. 

—_ Hoá học hiện đại: công nghệ nano, vật liệu mới. 

2. TÁC DỤNG CỦA KIÊN THỨC LSHH TRONG DẠY HỌC 

- Việc sử dụng tư liệu lịch sử hóa học là cân thiết vì “nêu không hiểu được quá khứ 
chúng ta cũng sẽ không thê hiểu được hiện tại, và chỉ khi hiểu được tường tận quả khứ 
và hiện tại thì chúng ta mới dự đoán được tương lai” 
- Tư liệu lịch sử hóa học có tác dụng tích cực đến người dạy và người học 
+ Với người dạy: Giáo viên dễ dàng truyên thụ kiến thức cho người học, nâng cao tính 
logic trong bài giảng, kiến thức được bồ sung có thể năm ngoài sách giáo khoa làm 
cho bài giảng thêm phong phú. 
+ Với người học: kiên thức được mở rộng thêm, HS dễ hiểu bài hơn, thây được sự liên 
hệ giữa hóa học với các ngành khoa học khác, những thành tựu của hóa học là kết quả 
của quá trình nghiên cứu lâu dài của nhiều nhà khoa học. Lịch sử hóa học có ý nghĩa 


quan trọng vê mặt giáo dục tư tưởng của chủ nghĩa Mac — Lenin. 


-Các kiến thức LSHH là một bộ phận cân thiết của nội dung dạy học. 

- Các kiến thức LSHH giúp người giáo viên giới thiệu những quy luật của nhận 
thức lịch sử, những con đường tôi ưu của sự hình thành kiến thức. 

- [rang bị những phương pháp hoạt động sáng tạo của các nhà bác học, xác nhận và 


minh họa các lí thuyết và định luật hóa học. 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


-Rút ra kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, về dạy học và về cuộc sông. 
-Xây dựng các tỉnh huông có vân đê, tích cực hóa hoạt động của học sinh, gây 
hứng thú nhận thức cho học sinh. 
-Giúp học sinh thư giản, gây thiện cảm, tạo sự gân gũi và thân thiện giữa thây và 
trò. 
-Giáo dục tư tưởng, đạo đức và thế giới quan cho học sinh. 
3. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG KIÊN THỨC LSHH VÀO DẠY HỌC 
3.1 Phương pháp kế chuyện 
- Kế chuyện là phương pháp giáo viên dùng lời, điệu bộ, nét mặt đề thuật lại một 
câu chuyện có nội dung liên quan đến bài học. 
3.1.1 Một số dạng chuyện kể hóa học: 
+ Chuyện kê về các nhà bác học. 
+ Chuyện kế về lịch sử các phát minh sáng chế, lịch sử tìm ra các nguyên tố, các đơn 
chât và hợp chât hóa học. 
+ Ứng dụng của hoá học trong đời sông hàng ngày. 
+ Chuyện có thực trong đời sông xã hội (quá khứ và hiện tại) có nội dung hóa học. 
Những yêu cầu khi kê chuyện vui hóa học: đảm bảo tính khoa học, tính nghệ thuật, 
tĩnh sựư phạm, tính giao đục và thời gian hợp lý. 
3.1.2 Các chuyện kế hóa học có thể sử dụng trong dạy học hóa học lớp 12 


Tên chuyện kê 


guồn gôc mùi thơm hoa quả 


Khái Niệm Về Xà Phòng Và Xà phòng 
Chất Tẩy Rửa Tổng Hợp ¬ 
= 





Vương miện của Napoleon 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


3.2 Phương pháp trực quan: dùng tranh ảnh, hình vẽ 
- Tranh ảnh chân dung của các nhà hóa học. 
- Tranh ảnh của các nguyên tô hóa học. 
- Một sô hình vẽ mô tả lại những nghiên cứu của các nhà bác học. 
3.2.1 Tác dụng tranh ảnh, hình vẽ 
- CIÚp giáo viên tăng cường thông tin một cách hiệu quả. 
- Giúp học sinh hiểu nhanh, chính xác. 
- Tiết kiệm thời gian 
- Làm học sinh chú ý, nhớ lâu. 
3.2.2. Một số tiêu chuẩn của tranh ảnh, hình vẽ 
e Phải sáng sủa, dễ coi, đảm bảo tính thâm mỹ. 
e _ Thể hiện rõ ràng nội dung kiến thức cân truyện đạt. 
e _ Giúp người học tập trung vào những chi tiết chính cân phải nghiên cứu, 
không quá nhiêu chỉ tiết. 
e _ Tỉ lệ kích thước hài hoà, cân đôi. 
e _ Màu sắc phù hợp, không quá sặc sỡ hay lòe loẹt. 
3.2.3. Một số tranh ảnh, hình vẽ có thể sử dụng để lông ghép LSHH vào dạy học 
bộ môn hóa học lớp 12 


a. Sử dụng trong bài Vật liệu Polime 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 





Leo Hendrik Baekeland (1863- 
1944) - nhà hoá học phát mình 
ra nhựa Bakelit 


năm 1939, Nylon lần đầu tiên Năm 1709, trong nhà máy 
được triển lãm tại Los Angeles sơi, tơ tằm được qua khâu 
bàn chân khổng lồ cao 35 feet chế biến 


b. Sử dụng trong bài Peptit và protein 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


s* Năm 1923, nhà hoá học Thụy 
Điển T. Svetbec ( T. Svedberdg ), 
1884 - 1971, chế tạo máy li tâm 
và hoàn chỉnh phương pháp 
lắng đọng để xác định khối 
lượng phân tử của protein. 





c. Sử dụng trong bài Km loại nhóm [A 


- |.Arfwedson (1792-1841), nhà bác học Thụy Điền 
tìm ra nguyên tô Kall 


W6»? 7c <s1ã(tG 
ULTRA 


xa ˆ 


HAI ` 
L4: 3VOLT 
ñ§ (000/00/08; 18 f04;/0( 
tị TỶhnn, ' 





@© Thomas Seilnacht 


-Jophan ÄXugust Ärfvedson 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biều HVTH: Trương Đăng Thái 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


- Humphry Davy (1778-1829), nhà hóa học Anh tìm ra nguyên tô Na, K 





-<.>. 
\ - 


, 
Kt^” 7... - lá Iờ 





Sứ Rumph Davuy (1778-1829) 


-Hai nhà khoa hoc tìm ra nguyên tố Ru : 


~Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899), người Anh 
~Gustav Hobert Kirchhoff (1824-1887), người Anh 





Rohert Wilhelm Busen Gustav Robert Kirchhof 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 





Hobert Wilhelm Bunsen (1811-1899), người 


z 


Anh, nhà khoa học tìm ra nguyên tô Cesi 





MARGLUEEITE CÁATHEEINE PEREY 


Marguerite Catherine Perey ( 1909-1975), 
người Pháp, nhà khoa học tìm ra Fr 


d. Sử dụng trong bài Kim loại nhóm IIA 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


A)S, 





ˆ 


, 





s 'ựA'0001%.0Y, 
ˆ 


`¿/ ' 
\ hoa r† “ VẤ, 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biều HVTH: Trương Đăng Thái 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 





e. Sử dụng trong bài Nhôm 


Năm 1666: Charle Marin Holl và Faul LOulisS Toussaini Héroult đã độc lập 
nghiên cứu thành công phương pháp sản xuât nhôm băng điện phân. 





Charles Martin Hall (USA), Paul Louis Toussaint Héroult (France) 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


f. Sử dụng trong bài Sắt 





Manhetit (FeaO4) Tacotit 








ligure 234.7 (hạt (37717172, 
Cu*cS› 





CuFeSza 
ø. Sử dụng trong bài Đông 


mỏ lộ thiên chứa các khoáng sản có đồng 





mỏ Chuguicamata ở Chilê mỏ El Chino ở New Mexico 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biều HVTH: Trương Đăng Thái 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


3.3 Phương pháp nghiên cứu 
- Giáo viên nêu đê tài nghiên cứu, phân tích cho học sinh mục đích cần đạt được, 
hướng dẫn tài liệu tham khảo, học sinh tự lực nghiên cứu đề tài được Ø1aO. 
- — Khi nghiên cứu các kiên thức LSHH ø1úp phát huy tính tích cực, tự lực, chủ 
động tìm kiêm, phát hiện ra kiến thức của hoc sinh. 
- _ Một số nội dung về LSHH mà GV có thê cho HS nghiên cứu: 
+ Tìm hiểu về lịch sử phát minh của một nguyên tô 
+ Chuyện kế về một nhà bác học có liên quan đến nội dung bài học. 
+ Tìm hiểu sự phát triển của học thuyết khoa học 
Ngoài ra, giáo viên có thê tổ chức một sô hình thức dạy học như: Tổ chức câu lạc bộ 
hóa học, tổ chức thi đồ vui, tìm hiểu về các vẫn đề lịch sử hóa học, ø1úp cho học sinh 
tìm hiểu về LSHH sâu sắc hơn. 
Vị dụ: 
Ở bài Nhôm, GV có thể chia lớp thành nhóm rôi ø1ao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị trong 
1 tuân, sau đó sử dụng Ì tiết đề HS báo cáo 
Nhóm T. Nhôm trong tự nhiên và lịch sử điều chế, sản xuất ra nhôm. 
Nhóm 2. Tâm quan trọng của nhôm. 


Nhóm 3. Kê chuyện về nhôm. 


4. MỘT SỐ GIÁO ÁN MINH HỌA 
4.1 GIÁO ÁN BÀI ESTE 


Tiết 3: ESTE 


[L. Mục tiêu bài học: 
1. Kiến thức: 
- _ HS biết: Khái niệm, tính chất của este. 
- - HS hiểu: Nguyên nhân este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thâp hơn axit 
đông phân. 
2. KỸ năng: 
- _ Vận dụng kiến thức về liên kết hidro để giải thích nguyên nhân este không tan 
trong nước và có nhiệt độ sôi thập hơn axit đồng phân. 
[I. Phương pháp: 
- - Đàm thoại kết hợp với TNBD. 
HI. Chuẩn bị: 
- Dụng cụ: ông nghiệm, đèn côn. 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


- Hóa chật: Mẫu dâu án, mở động vật, dd H:SŠO¿, dd NaOH. 
-_ Chuyện kê “Nguồn gốc mùi thơm hoa quả” 
IV. Tô chức hoạt động dạy và học: 


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 


Khái niệm - Danh pháp 
[. Khái niệm - Danh pháp: 
* Cho HS viết pthh khi cho axit 19. H;SOuđặc. 
axetic tác dụng với ancol etylic và |- CaH:OH + CH:COOH ———— 
ancol 1soamIlIc. CHaCOOC2H: + 
HạO 


Etyl axetat 
t, H›;SOuđặăc. 
* Cho HS biết các hợp chất tạo thành | - CH:COOH + HO-[CH¿a]a-CH(CH:); SP” 
là este. Từ đó yêu cầu HS rút ra khái CH:COO-[CH;]›-CH(CH:)› + 


niệm, CTTQ. HO 
[soamyl axetat. 
- Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axIt 
cacboxilic băng nhóm OR thì ta thu được este. 
* Từ tên gọi của các este tên, yêu | - Este có CTTQ: RCOOR.. Đối với este no, đơn chức, 
câu HS đưa ra quy tặc gọi tên. mạch hở: CnH›nO› 
- Tên của este RCOOR.: 
Tên gốc Rˆ + tên gốc axit RCOO (đuôi at) 
II. Tính chật vật lí; 
* Cho HS quan sát mâu dâu thực vật, |- Điều kiện thường: chât lỏng hoặc răn, hầu như 
nghiên cứu SGK, từ đó rút ra tính | không tan trong nước. 
chât vật lí của este. - Nhiệt độ sôi thập hơn so với các axIt và ancol tương 
ứng. 
*GV kế chuyện“Nguồn gốc mời | - Một số este có mùi đặc trưng. 
thơm hoa quả” 


LH. Tính chât hóa học: 
* Yêu câu HS nghiên cứu SGK, từ | - Este bị thủy phân trong môi trường axit và môi 
đó rút ra tính chất hóa học của este. | trường kiêm. 
GV hướng dẫn đề HS viết pthh. + Thủy phân trong môi trường axIt: 








* GV bố sung: CH:COOC;H;: + HO SCạH:OH + CH:COOH 
+ Phản ứng thủy phân trong môi | Phản ứng này là phản ứng thuận nghịch 

trường kiêm là phản ứng xà phòng | + Thủy phân trong môi trường bazơ: 

hóa. CH:COOC 2H; + NaOH ——> C›H:OH+CHaCOONa 
+ Ngoài ra este còn có phản ứng ở | Phản ứng này xảy ra một chiêu. 

sốc HC. 


Hoạt động 4 


IV. Điều chê: 





- Este băng cách cho axit cacboxylic tác dụng với 
ancol 


* Yêu câu HS nêu cách điêu chê 
este. Viết PT điêu chê. 





GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


* GV bô sung: ngoải ra còn một SỐ ' H›SO,đặc 

este được điêu chê theo PP khác.VD: | RCOOH + ROH  <%<—————> RCOOR? + 
b 11 

CH:COOH + CHECH — 


CH›:COOCH=CH:a 


V, Ứng dụng: 
* Cho HS nghiên cứu SGK, từ đó rút | - Xà phòng, chât giặt rữa, bánh kẹo, nước hoa... 
ra các ứng dụng của esfe. 


Hoạt động 6 


* HD và cho HS làm các bài tập 2, 3, | - Bài tập 2: ĐA: C 
4 - Bài tập 3: ĐA: C 
- Bài tập 4: ĐA: B 


V. Rút kinh nghiệm: - 
4.2 GLIAO AN BAI NHOM 


Times New Roman 


L.Mục tiêu bài học: 
1. Kiến thức: 
Hs cân biết: 
- Vị trí của nhôm trong bảng tuân hoàn, câu hình electron nguyên tử. 
- Năng lượng 1on hóa, thê điện cực chuẩn. 
- Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của nhôm. 
HS hiểu : 
- Nhôm là kim loại có tính khử khá mạnh.(phản ứng với phi kim, dd axIt, 
nước, dd kiêm, oxit kim loại ...). 
- Nguyên tắc và sản xuất nhôm băng phương pháp điện phân oxit nóng chảy. 
2. Kĩ năng: CIúp HS : 
- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chât hóa học của nhôm. 
- Thiết lập mỗi quan hệ tính chất và ứng dụng của nhôm 
- Sử dụng và bảo quản hợp lí các đồ dùng băng nhôm. 
- Giải được bài tập : tính thành phân phân trăm khôi lượng nhôm trong hỗn 
hợp kim loại phản ứng, một sô bài tập có nội dung liên quan. 
$. Thái độ: 
- CIáo dục lòng say mê yêu khoa học, tin tưởng vào khoa học. 
- Ứng dụng khoa học vào thực tiến. 
HI.Chuẩn bị : 
HS: ôn lại một sô kiên thức về nhôm đã học ở lớp 9. 
GV: chuẩn bị các dụng cụ thí nghiệm 
Dụng cụ: 
e_ Sơ đô thùng điện phân nhôm oxit phóng to. 





GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVTH: Trương Đăng Thái 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


e_ Đèn côn, bìa cứng, cốc sứ. 

e Ông nghiệm. 
Hóa chất : 

e© Bột nhôm, dây maøgle, bột Fe(III) oxit, dây AI, dung dịch NaOHđđ 
- Hinh ảnh Charle Martin Hoill và Paul Louis ToussaTInt Hroult hai nhà bác học 
đã độc lập nghiên cứu thành công phương pháp sản xuất nhôm băng điện phân. 
- Chuyện kế “ƒơng miện của Napoléon III làm băng gì?” 
LII.Phương pháp : 

Sử dụng phương pháp nêu vẫn đề kết hợp với phương pháp trực quan ( thí 

nghiệm trên lớp). 
IV. Tổ chức hoạt động dạy học: 
1 - Ôn định lớp: SS - VM 
2 - Kiểm tra bài cũ: không (do tiết trước là luyện tập) 
3 - CGIảng bài mới : 


HDI: Vào bài 

Kề chuyện “ương miện của 
Napoléon III làm bằng gì?” 

Nhôm là nguyên tô phố biến thứ 3 
trong vỏ trái đất, nhôm và hợp kim 
của nhôm được sử dụng phô biên 
trong các ngành kĩ thuật hiện đại 
(máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ...) 
trong xây dựng và trong đời sông 
hăng ngày. Hôm nay chúng tacùng | I.VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO: 

tìm hiểu nhôm có tính chất gì mà có | 1. Wj trí của nhôm trong bảng tuân hoàn 
ứng dụng nhiêu như vậy? - Chiêm ô thứ 13. 

HD2: Vị trí và câu tạo -CK3 

GV yêu câu HS nêu vị trí, viết câu - Nhóm IHA 

hình e, nhận xét số e ngoài cùng. 


Nội dung øhỉ bảng 


2. Câu tạo của nhôm: 
"BKNT AI nhỏ hơn Mbg. 


- Đọc và tóm tắt thông tin trong bài 
học về loại mạng tinh thê, năng 
lượng 1on hóa, sô oxI hóa. 





- Câu hình : 1s?2s?2p53s?3p! 
- Có 3e hóa trị (nguyên tô p) 
- Năng lượng ion hóa thấp. 

- số oxh + 3. 

- Mạng tinh thê lập phương tâm diện. 


I. TĨNH CHẤT VẬT LÍ: 


(sgk) 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu 


HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


HD3: Tính chất vật lí 

GV cho HS quan sát mẫu nhôm, đọc 
sách, từ đó các em tự rút ra tính chất 
vật lí như: 

- màu sắc ? 

- cứng hay mêm? là kim loại nặng 
hay nhẹ? 

- Nhiệt độ nóng chảy? dẫn điện, dẫn 
nhiệt như thê nào? 

Sau đó GV bố sung các phân còn 
thiêu. 

HDĐ4: Tính chất hóa học 

GV chiêu cho HS xem qua bảng thế 
điện cực của một sô cặp kim loại, 
xem lại cầu hỉnh , năng lượng Ion 
hóa, ĐÂĐ rôi dự đồnn tính chất hóa 
học của nhôm. 

- AI là kim loại có tính khử 
mạnh(chỉ sau kim loại kiêm và kiêm 
thô). 

Nhôm tham gia được phản ứng nào? 


ŒV cho HS thực hành thí nghiệm 
theo nhóm, giải thích hiện tượng và 
rút ra kết luận. 


ŒV lưu ý AI không tác dụng với 
HNO2 và H;SO„đd. nguỘi. 


Do ái lực với oxi rất lớn nên AI có 
thể khử ion kim loại trong oxit mà 
không nhất thiết kim loại này phải 
đứng sau nhôm trong dãy điện hóa 
(phản ứng tỏa rât nhiêu nhiệt). 
Hiệu ứng nhiệt của một sô oxit kim 
loại: 

AlzOxs: 1339Kcal/mol 

Fe›Oa : 19S.,5Kcal/mol 





GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu 


II. TĨNH CHÁT HÓA HỌC: 


1. Tác dụng với phi kim. 
4AI+ 3Ó» ="* 2AIsOa 
2AI + 3C]; — 2AIC]a 


2. Tác dụng với axit : 
2AI+ 6HCI — 2AIC]H: + 3H; 


Al+ HNO¬I =` 
Al+ H;SO»aa —> 


3. Tác dụng với oxit kim loại: (phản ứng 
nhiệt nhôm) 


Al+ FeaO+a =” AlaO+a + Fe 


4. Tác dụng với nước: 
2AILI+ 3H›O — 2AI(OH)a + 3H; 


HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


BaO : 133,0Kcal/mol 
K;O : S§6,2Kcal/mol 


? AI có tác dụng được với nước hay 
không? 


? Tại sao người ta thường dùng các 
thùng nhôm đê đựng nước? 


? Tại sao những vật băng nhôm hăng 
ngày tiêp xúc với nước dủ ở nhiệt độ 
nào cũng không xảy ra phản ứng? 


HD5: Ủng dụng và sản xuất 

GV hướng dẫn học sinh từ tính chất 

vật lí và tính chất hóa học của nhôm, 

nêu một số ứng dụng của nhôm. 
Nhôm có thể điêu chế băng 
phương pháp nào, giải thích? 


Nguyên liệu để sản xuât nhôm 
là øì? 

Cho biết các công đoạn sản 
xuất nhôm? 


Biện pháp kĩ thuật khi điện 
phân AlzOs nóng chảy là gì? 
Viết sơ đô điện phân. 
YC]TL: 
- AI có thê sản xuất theo hai công 
đoạn chính: 
+ tinh chế quặng boxit để thu 
được Al›zOs tinh khiết 
+ điện phân nhôm oxIt nóng chảy 
trong thùng điện phân có điện 
cực băng than chì. 
- Biện pháp kĩ thuật chính là hòa 
tan AlaOs trong criolit nóng chảy, 
để giảm nhiệt độ nóng chảy của 
nhôm oxIt. 





3. Củng cô - Dặn dò 


5. Tác dụng với dung dịch kiêm: 
AlaOs + 2NaOH + 3H;O — 2Na|[Al(OH)4| 
NatrI aluminat 
AlI(OH)s + NaOH —› Na[AI(OH)x 
Váy 
2AI+2NaOH ~+ 6HaO—>Na{AI(OH)saa +3H;† 


IV. ƯNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT 
1. Ung dụng : 
Søk 


2. Sản xuất: 


2AbLO; ————_ 4Al+ 3Q; 
Năm 1866: Charle Marin Hoil và Paul Louls  Toussalni 
Héroult đã độc lập nghiên cứu thành công phương pháp sản xuât 
nhôm băng điện phân. 





Charles Martin Hall (USA), Paul Louis Toussaint Héroult (France) 


- Nêu tính chất hóa học của nhôm, viết các phương trình phản ứng. 


- Học và làm bài tập søk 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu 


HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


- Xem trước bài mới . 
4. Câu hỏi củng cô 
Câu 1: Cho biết nhôm tác dụng với chất nào sau đây 2 

A. Dung dịch Cu(NO2); B. Dung dịch MgC]; 

C. Lưu huỳnh D. Dung dịch H;S5O¿ loãng. 
Câu 2: Cho ba chất răn : AI, Mg, Al›O; đựng trong ba lọ mất nhãn. Chỉ dùng 
một thuốc thử nào sau đây có thê nhận biết được các chất: 

A. dung dịch HC] B. dung dịch CuSO¿ 

C. dung dịch HạSO¿ D. dung dịch NaOH 
Cầu 3: Hòa tan hoàn toàn m (ø)Al vào dung dịch HNOa rât loãng thu được hỗn 
hợp khí gôm 0,15mol N:O; 0,1mol NO. Giá trị của m là: 

A. 13,5 B.0,651 C. 1,35 D.8,I 


V/ RÚT KINH NGHIỆM 


KẾT LUẬN 

s* Lịch sử hoá học là một kho kiên thức phong phú và không lô. Càng tìm hiểu 
lịch sử hoá học, người ta càng cảm thây yêu thích môn hoá học. Ở đó, có rất 
nhiêu điều hay, điều thú vị mà chúng ta cân học hỏi như: những bài học được 
rút ra qua việc nghiên cứu của các nhà bác học, những đức tính quý của người 
làm khoa học, cũng như phương pháp tư duy, cách suy luận... 

** Là một giáo viên thì việc tìm hiểu lịch sử hoá học càng rât cân thiết. Việc 
truyền tải cho học sinh những kiến thức cơ bản có kèm theo lịch sử hình thành 
và phát triển của nó sẽ làm cho kiến thức không khô khan, học sinh sẽ thấy rất 
hứng thú tiếp thu bài giảng và dĩ nhiên hiệu quả dạy học sẽ tăng cao. 

+ Chắc chắn việc đưa lịch sử hoá học vào bài giảng sẽ giúp cho bài giảng sinh 
động, học sinh sẽ hứng thú tiếp thu bài giảng. Tâm gương về các nhà bác học 
cũng chính là nguôn kiên thức quí dạy cho chúng ta, dạy cho học sinh lòng say 


mê, nhiệt tình trong công việc, và có những bước đi đúng đăn trong cuộc sông. 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


Sử dụng LSHH trong dạy học Hóa Học lớp 12 Trang 1 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


+ Nguyễn Duy Á¡ (chủ biên), Đỗ Quý sơn, Thế Trường (2002), Truyện kế các nhà bác 
học hóa học, NXB Cáo Dục 

s*_ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Sách giáo khoa hoá học lớp 12 CB và NC. 

+ Trịnh Văn Biêu (2000), Giảng dạy hóa học ở trường phố thông, ĐH Sư Phạm TP 
HCM. 

s* Hoàng Ngọc Cang (2001), Lịch sử hóa học, NXB Giáo Dục 

* Nguyễn Đình Chi (1977), Lịch sử hoá học, tập 1, NXB Khoa học kỹ thuật 

+ Kim Tiên, Khóa luận tốt nghiệp ĐHSP 


GVHD: TS. Trịnh Văn Biêu HVÌTH: Trương Đăng Thải 


